
THE HÌ NHNAM.COM 

No PAIN NO GAIN 



Bài tập thể hình sửa ngực bị lệch 

T ác giả A Quân Lương 

Nếu bạn bị lệch giữa hai bên cơ ngực 
Thể Hình Nam khuyên bạn rằng: 

"Đừng bỏ qua One Arm Dumbbell Bench Press" 


Tên gọi bài tập là One Arm Dumbbell Bench Press, Chúng mình dịch sang tiếng Việt là Nằm đấy tạ dumbbell bằng 1 
tay nhé. 

Đúng như tên gọi của bài tập, chúng ta sẽ dùng 1 tay để đấy 1 cục tạ dumbbell. 

• Kiếu tập: strength - Sức mạnh 

• Nhóm cơ chính: Chest -Cơ ngực 

• Dụng cụ tập: Dumbbell - Tạ đơn 

• Cấp độ: Basic - Cơ bản 








Hướng dẫn tập One Arm Dumbbell Bench Press 



1 . Ngồi lên ghế băng với 1 quả tạ đặt trên đùi, lòng bàn tay hướng vào nhau. Nằm xuống đồng thời đấy đùi của bạn 
lên đưa quả tạ lên. Nâng quả tạ lên phía trên vai. Xoay cố tay đế lòng bàn tay hướng xuống chân. Đây là tư thế bắt 
đầu bài tập. 

3. Từ từ hạ tạ xuống phía dưới đồng thời mở rộng cánh tay sang, uốn ở khuỷu tay. Hít vào trong suốt quá trình hạ tạ. 
Chỉ sử dụng tay không nâng tạ khi cần thiết để giữ thăng bằng. Nếu không cần, hãy đế nó nghỉ ngoi. 

4. Dùng co ngực đấy quả tạ lên. Thỏ ra. 

5. Lặp lại chuyển động cho reps sau. 

*Chú ý: 

• Nên sử dụng thời gian đi xuống gấp đôi thời gian tạ đi lên. 

• Dùng lực thì thở ra bằng miệng nhé các bạn 

• Hãy ghi nhớ việc thở bằng miệng & hít bằng mũi. 


Lưu ỷ khi tập One Arm Dumbbell Bench Press 



1 . Đây là 1 bài tập khá tốt giúp bạn cải thiện cơ ngực bị lệch. Nên hiểu là nếu lệch ít, ta chỉ cần tập động tác cho 
chuẩn lại là được, 1 thời gian sau tự cơ ngực sẽ đều trở lại. 

2. Không xuống quá sâu vì có thể ảnh hưởng đến khớp vai của bạn. Không cầm tạ thả sang hai bên vì cũng có thể 
làm hỏng khớp vai của bạn. 

3. Không nên để 2 cánh tay thẳng hàng với nhau. Nên để chúng hơi chếch xuống về phía chân của bạn. 

4. Hạ tạ có điều khiển, không để tạ rơi tự do. 


Chúc các bạn có cơ ngực đầy đặn như bạn mong muốn! 


Quân Lương - Theo suckhoedanong.vn 


Xem thêm: 

• Tổng hợp các ba2it ập cho cơ ngực hoàn hảo 

• 5 bước để phát triển kích thước cơ bắp khi bạn nam tập thể hình 

• 4 động tác tập thể hình cơ bản với dedine bench 

• 4 bữa thực đơn dinh dưỡng tăng cơ bắp hàng ngày cho người tập thể hình 


í 


TUícl-i 4+>ĩ "Like 11 / "Su&re" 


1- 

LU 

LU 

£ 

1- 

% 

f c H 1 A SẺ 

©PIN 1 T 

G + c 1 R L c E 


Tin liên quan 




Video 1 6 bài tập thể hình giúp nam ... 



5 động tác "xưa như trái đất" nhưng... 



4 động tác tập thể hình cơ bản với ... 


Bài kế 

Bạn đang xem bài viết gần đây nhất 


> 


Bài trước 

Bài tập thân trên của "ông hoàng body" Joe Manganiello 


< 

Gửi email bài đăng nàyBlogThislChia sẻ lên TwitterChia sẻ lên FacebookChia sẻ lên Pinterest 

G+1 +1 Recommend this on Google 






1 nhận xét 


Google+ 



Thêm nhận xét 


Nhận xét hàng đầu V 




Quân Lương qua Google+ 2 phút trước - Được chia sẻ công khai 

Bài tập thể hình sửa ngực bị lệch cho nam giới 

Nếu bạn bị lệch giữa hai bên cơ ngực Thể Hình Nam khuyên bạn rằng: " Đừng bỏ qua 
One Arm Dumbbell Bench Press" Tên gọi bài tập là One Arm Dumbbell Bench Press, 
Chúng mình dịch sang tiếng Việt là Nằm đấy tạ dumbbell bằng 1 tay nhé. Đúng như tên 
gọi của bài ... 


*n • T rả lời 


Bạn tìm gì hôm nay... 




Trò chơi thể hình vui nhộn 

Hãy cùng Thể Hình Nam rèn luyện cho anh chàng này nhé!... 


XEM NHIÊU NHẤT 







4 mẫu lịch tập dành cho các bạn nam yêu thích thể hình 



Bài tập Skullcrusher - Nằm đưa thanh tạ EZ gần trán 



9 loại thực phẩm tốt cho cơ bắp có thể thay thế và rẻ hơn thịt 












5 nguyên nhân chính tập ngực mà không to lên được 







Kiến thức cần biết về Deadlitt 



THƯ MỤC 


BÀI TẬP BỤNG BÀI TẬP BỤNG 6 MÚI BÀI TẬP BẬI TẬP BÀI TẬP ĐÙI BÀI TẬP BÀI TẬP MÔNG ĐÙI BÀI TẬP BÀI TẬP PLANK 

CHÂN CỔ TRƯỚC LƯNG NGỰC 

BÀI TẬP SQUAT 


BÀI TẬP BÀỊ TẬP TỐNG BÀI TẬP VAI DỊNH DƯỠNG THỂ ĐỘNG TÁC PLANK ĐỘNG TÁC SQUAT ĐỘNG TÁC LỊCH TẬP THỂ 

TAY HỢP HÌNH YỎGA HÌNH 


NGHỈ NGƠI NHẠC TẬP THỂ TẬP THỂ HÌNH TẠI V[DEO THỂ 

HÌNH NHÀ HÌNH 


KHỎEĐẸP.VN 


• Top 9 cách trị mụn bằng nha đam hiệu quả, đúng cách ngay tại nhà 

Vào mùa nóng, nhiệt độ và độ ấm tăng cao càng dễ khiến nhiều người bị mụn, bạn có... 

• Top 23 bài tập thể dục giảm mỡ bụng nhanh nhất tại nhà cho nữ 

Bạn có biết hàng ngày có rất nhiều người lên mạng tìm hiểu các phương pháp giảm cân, giảm... 

• 5 kiểu giày nữ đẹp 201 6 bạn gái không thế thiếu trong hè này 

Bạn gái đã biết những đôi giày nữ đẹp nào luôn là sự lựa chọn trong mùa hè? 5... 

• 1 2 cách làm trắng da tay tự nhiên hiệu quả nhất chỉ trong 1 tuần 

Bạn có biết làm cách nào để giúp da tay luôn trắng mịn màng tự nhiên không? Da tay... 

• 4 công thức trị mụn lưng cho bạn gái chỉ trong "tích tắc" 

Trong những dịp quan trọng bạn gái muốn mình trông thật gợi cảm với những bộ cánh khoe tấm... 


THỂ HÌNH 






ÂM NHẠC - "MÓN ĂN" KHÔNG THẾ THIẾU CHO NGƯỜI TẬP THẾ HÌNH 


I Gơugic™ Tim kiêm Tuy Chinh 


Bài ngẫu nhiên 


MUỐN TĂNG Cơ BẮP NÊN UỐNG THỨC UỐNG GÌ ? 
y 22.10.2015- Comments Disabled 

Bạn đang trong quá trình luyện tập thế hình thì bạn nên cân nhắc đến những thức uống mà bạn sẽ nạp vào cơ... 


4 ĐỘNG TÁC TẬP THỂ HÌNH cơ BẢN VỚI DECLINE BENCH 
1 8.04.201 6 - 0 Comments 

Ghế nghiêng (decline bench) là một dụng cụ hỗ trợ đắc lực cho tập thể hình vì nó giúp người tập tập trung vào... 


_ J KIẾN THỨC CẦN BIẾT VỀ DEADLIFT 

24.1 2.201 5 - Comments Disabled 

Deadlittlà một trong các bài tập tốt nhất (sự luyện tập phức hợp) mà bạn có thể đưa vào trong chương trình... 


Bài mới 


1 BÀI TẬP THỂ HÌNH SỬA NGựC B| LỆCH CHO NAM GIỚI 


Nếu bạn bị lệch giữa hai bên cơ ngực Thể Hình Nam khuyên bạn... 
2 


2 - BÀI TẬP THÂN TRÊN CỦA “ÔNG HOÀNG BODY” J0E MANGANIELLO 


Nếu như bạn chưa từng biết Joe Manganiellũ là ai, anh đã góp mặt... 

3 1 BÀI TẬP MÔNG CHO NAM HIỆU QUẢ CHỈ Vớ 1 8 PHÚT 



Bài tập mông cho nam cực kỳ hiệu quả chỉ với 8 phút. Những động tác... 


Bài yêu thích 






RẠN DA KHI TẬP THỂ HÌNH VÀ CÁCH KHẮC PHỤC 

08.01 .201 6 - Comments Disabled 

Gần đây Thể hình nam nhận được câu hỏi từ nhiều bạn đọc về hiện tượng "Rạn da, nứt da khi tập thể hình" hay... 

H| DUMBBELL SINGLE LEG SPLIT SQUAT - ĐỨNG TẤN MỘT CHÂN VỚI TẠ ĐÔI 

25.02.201 6 - Comments Disabled 

Xem hướng dẫn chi tiết về bài tập thể hình Dumbbell Single Leg Split Squat. Học kỹ thuật đúng cho bài tập... 

Aggá BỊ TỔNG QUAN VỀ SẢN PHẨM Hỗ TRỢ CREATINE 

08.03.201 6 - 0 Comments 

Trong công cuộc truy tìm chạy xa hon, nhảy cao hon, và chiến thắng thi đấu, rất nhiều vận động viên sử dụng... 


Copyright © 201 5 - Thể Hình Nam 


Q) Chat với chúng tôi! 




